TỦ SÁCH DAO ƒ HẬI N6ÀY NAY 


Nghi thift 
LẺ THAI HÔN 


THÍUH NIÌT TỪ 


L 


Cũ NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH 


_NGHI THÚC 
LẺ THÀNH HÔN 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu 
và ứng dụng Phật học, quỷ Phật tử muốn ấn tổng kinh 
sách Phật giáo, các đại lý cần nhận sách phát hành, xin 
vui lòng liên hệ: 
NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
Website: http://www.buddhismtoday.com 
Website: http:/www.tusachphathoc.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


— NGH THỨC 
LẺ THÀNH HÔN 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH - 2010 


MỤC LỤC 


10. Lời Chúc Phúc Của Hai HọQ...................... -- -- -- ----s<<-<s 18 
11. Cảm Ơn Của Đôi Tân Hôn....................-- ---:--s+-sszsss¿ 18 
[MIỄN J Tà) tì Hi gì 112178 Cụ 8M bị BE TA". 18 
PHẢN HÒI HƯỚNG 

13. Hồi Hướng Công Đức............................................ 19 


14. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báo ....................- ----- 2s c se s22 czsczesssz 20 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nghỉ Thức Lễ Thành Hôn tên gọi phô quát hoá, thay 
cho nghi thức Lễ Hằng Thuận, được HT. Thích Đôn Hậu 
khởi xướng vào những thập niên đầu của thế kỷ 20. Hằng 
Thuận gọi đủ là “Hằng thuận chúng sinh”, là lời nguyện 
thứ 9 của Bồ-tát Phố Hiền trong kinh Hoa Nghiêm. 


Trong triết học Phật giáo, chúng sinh được hiểu bao 
gồm các loại hình động vật và thực vật. Về sau, khái niệm 
này được sử dụng chỉ cho loài người. Do đó, “hằng thuận 
chúng sinh” là nghệ thuật sống hoà hợp, đoàn kết, độ 
lượng với người khác. Chủ ý của HT. Thích Đôn Hậu là 
thông qua Lễ Hằng Thuận, đôi tân hôn phải sống hoà 
thuận, nhường nhịn trong tỉnh thần tương kính. Đây là 
mẫu chốt của đời sống hạnh phúc gia đình. 


Việc đổi tên nghi thức từ “Lễ Hằng Thuận” thành “Lễ 
Thành Hôn” là nhằm nỗ lực phổ quát hoá, nghi thức này 
giúp cho mọi người thấy rõ được nhu cầu và giá trị của 
việc tô chức lễ cưới tại chùa. Gần một thế kỷ trôi qua, nghi 
thức Lễ Hằng Thuận, do tên gọi Hán Việt của nó và triết lý 
ân chứa trong đó, phần lớn Phật tử vẫn chưa hiểu đó là 
thuật ngữ Phật học dành cho lễ cưới. 

Trong kinh Thánh và văn học của các tôn giáo, có thể 
nói Kinh Phật đề cập nhiều nhất đến tình yêu, hôn nhân và 
hạnh phúc gia đình cho giới tại gia. Rất tiếc là, hơn 2000 


vii NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


năm qua, người tại gia sử dụng chung nghi thức tu học với 
người xuất gia. Điều đó đã dẫn đến một hiện thực, khi 
trọng tâm của đời sống tâm linh xuất gia là chuyên hoá ái 
dục, thánh hoá bản thân, trở thành thánh nhân, trải nghiệm 
giải thoát, được nhấn mạnh thì tất yếu trong nghi thức 
hành trì sẽ không có đề cập đến lễ cưới. Trong khi đó, 
người tại gia được đức Phật cho phép hưởng hạnh phúc 
trần đời với tình yêu, gia đình theo tinh thần một vợ một 
chồng. Việc tô chức lễ cưới tại Chùa thông qua nghi thức 
Lễ Thành Hôn là một nhu cầu cần thiết, mang ý nghĩa văn 
hoá, đạo đức và tâm linh. 


Về phương diện văn hoá, tổ chức lễ cưới tại Chùa là 
một truyền thống tốt đẹp, theo đó, không có các loài gia 
súc bị giết chết, không có rượu bia được thiết đãi, không 
có thuốc lá được hút, không có cờ bạc và các loại vui chơi 
thấp kém hiện hữu. Đề cao và mở rộng truyền thống này 
chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc gia đình. 


Về phương diện đạo đức và tâm linh, tổ chức lễ cưới 
tại Chùa sẽ giúp cho đôi tân nương và tân lang hiểu rõ 
được năm trách nhiệm đạo đức xã hội của mỗi bên, cũng 
như năm trọng trách trong việc giáo dục con cái. Được 
chúc phúc và được hướng dẫn nghệ thuật sống hạnh phúc 
trong thương yêu và tương kính, đôi vợ chồng sẽ thực hiện 
được các cam kết chăm sóc và bảo hộ hạnh phúc cho nhau. 
Theo đó, tình trạng “chồng chúa, vợ tôi” và các hình thức 
chủ nghĩa “gia trưởng” sẽ không thê tồn tại. 


Ngoài các ràng buộc trong hôn nhân như một yêu câu 
thê hiện nghĩa vụ và quyên lợi, vợ và chông phải xem 


LÒINÓIĐÂU Ìx 


nhau là đôi bạn đời, dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường. Khi 
nghĩ chông/ vợ của mình là bạn đời, sự chung thuỷ sẽ 
được siết chặc, việc chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho 
người kia sẽ trở thành tình nguyện trong niềm vui. Ý niệm 
về bạn đời giúp cho cả hai sống bằng tỉnh thần dâng hiến 
và phục vụ, thay vì là những đòi hỏi hoặc yêu cầu bên còn 
lại phải đáp ứng hay chìu chuộng mình. 


2. Về nghi thức: Các nghỉ thức trước đây, nội dung bản 
đọc tụng thông thường là Thần chú Đại Bi và Tâm Kinh 
Bát Nhã. Chú Đại Bi được sử dụng chúc phúc. Bát Nhã 
Tâm Kinh thường được đọc bằng âm Hán Việt nên khó 
hiểu, nếu không nói là xa lạ và không liên hệ trực tiếp đến 
nội dung lễ cưới. Trong rất nhiều các bài kinh, kinh Thiện 
Sinh là bản văn quý giá về đời sống hạnh phúc gia đình và 
các tương quan xã hội. Nghi thức này sử dụng phần trọng 
tâm của kinh Thiện Sinh do chúng tôi dịch từ bộ 7zưởng 4 
Hàm, có khả năng soi sáng đời sông gia đình và xã hội với 
các chuân mực đạo đức. Tính hợp thời của bản kinh này 
được xem là siêu việt thời gian và phù hợp với các nền văn 
hoá lớn trên thế giới. 

Đôi tân hôn và hai họ đọc kinh Thiện Sinh trước khi 
chính thức tác lễ hôn phối sẽ có những chấn động tâm 
thức, dẫn đến sự tình nguyện thực hiện các chuẩn mực đạo 
đức gia đình theo trình tự: Tình yêu, hôn nhân, làm cha 
mẹ, sanh con cái... từ đó tương quan vợ chồng, cha mẹ và 
con cái, anh chị em, gia đình và làng xóm, chủ lao lộng vả 
người hợp đồng lao động, công dân và quốc gia được thể 
hiện một cách trọn vẹn. 


x NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


Phần “Bốn điều phát nguyện” trong nghi thức khích lệ 
đôi tân hôn giữ gìn truyền thống văn hoá Việt Nam và gia 
tộc, đồng thời cam kết hướng dẫn con cháu trở thành Phật 
tử từ nhỏ, kế cả gia đình sống trong hạnh phúc. 


Phần hướng dẫn “Trao nhẫn cưới” cần ngắn gọn và 
mang ý nghĩa soi sáng để đôi tân hôn hiểu được ý nghĩa 
“nhường nhịn là điều lành”. Trao nhẫn cưới cho nhau là 
trao trái tim yêu đương trong hiểu biết và cảm thông theo 
tinh thần: “Dầu cho vật đổi sao dời/ Tình chồng nghĩa vợ 
trọn đời bên nhau.” 


Lời chúc phúc của vị chủ lễ cần nhân mạnh đến các 
yếu tố xây dựng hạnh phúc gia đình, trách nhiệm của vợ 
chồng, thể hiện sự hoà kính đối với gia đình hai họ và 
nghệ thuật vượt qua những khó khăn chung. Vì là một lễ 
cưới, lời chúc phúc này không nên quá dài. 

Hy vọng rằng Nghỉ Thức Lễ Thành Hôn sẽ là số tay 
hành lễ tại các chùa. Đồng thời cũng hy vọng răng giới trẻ 
ý thức nhiều hơn về ý nghĩa văn hóa, đạo đức và tâm linh 
của việc tô chức lễ cưới tại Chùa, tình nguyện và yêu cầu 
gia đình thực hiện nghi thức trên một cách trang nghiêm 
và trọng thể tại các ngôi Già-lam. 


Trân trọng 
Chùa Giác Ngộ, 30-05-2010 


Thích Nhật Từ 


1. NGUYỆN HƯƠNG 
(Thây Chủ lễ quỳ ngay thăng, dâng ba nén hương lên ngang 

trán và xướng bài Nguyện Hương. Gia đình hai họ đông mặc 
niệm và quán tưởng theo lời Nguyện). 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  O 

Nguyện đem lòng thành kính 

Giới theo đám mây hương 

Phưởng phất khắp mười phương 

Cúng dường ngôi Tam Bảo 

Thệ trọn đời giữ đạo 

Theo tự tánh làm lành 

Cùng pháp giới chúng sanh 

Cầu Phật thương gia hộ: 

Tâm bô-đề kiên cô 

Chí tu học vững bền 

Xa bể khô nguôn mê 

Chóng quay về bờ giác. O 

Chúng con ở đạo tràng (nêu tên chùa), cung 

kính quỳ trước chánh điện, tán dương công 
đức bậc thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh 
bậc giác ngộ của muôn loài, thành kính 
làm lễ thành hôn cho đôi uyên ương (họ tên 


2_+ NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


chú rể và cô dâu, ngày tháng năm sinh) đưới Sự 
đồng thuận của hai họ. Kính nguyện mười 
phương đức Phật và các vị Bồ-tát thương 
xót quang lâm chứng minh cho đôi tân hôn 
được “Tình vợ chồng găn bó trắm năm, 
nghĩa tào khang thủy chung một dạ; tình 
hai họ luôn thuận hảo, nghĩa thông gia 
mãi thắm nông.” 

Lại nguyện cầu cho đôi tân hôn an 
khang trường thọ, trọn duyên nợ trăm năm 
hảo hiệp, vẹn thủy chung hạnh phúc trọn 
đời; phận chông biết nhân nghĩa, hiểu 
kính, thương yêu, xứng danh chôồng hiền, 
rễ quý; hạnh vợ trinh hậu, đảm đang, đẹp 
nết vợ hiền, khéo thuận khéo tùy, rạng 
danh dâu thảo. G1a đình hạnh phúc, phúc 
lộc vững bền, sớm trồ sanh trai hiếu, gái 
hiền; vun bồi đức nghiệp cha ông, tông 
đường hai họ đời đời rạng rỡ. Kính 
nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ chứng 
giám. O 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát 
Ma-ha-tát (3 lần QOO 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 3 


2. ĐÁẢNH LỄ TAM BẢO 


Phật là đâng giác ngộ mình, 

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 
Từ bị, trí tuệ rạng ngời, 

Là thầy ba cõi trời người xưa nay. 


Chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời 
thường trú trong mười phương. (1 lạy) O 


Pháp là phương thuốc diệu thay, 

Chữa lành bệnh khô bao loài chúng sanh, 

Như vâng trăng sáng lung linh, 

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. 

Chí tâm đảnh lễ tât cả Tôn Pháp ba đời 
thường trú trong mười phương. (1 lạy) O 

Tăng là những bậc chân tu, 

Biệt đời huyện mộng, giả từ ra đi, 

Thâm nhuân trí tuệ, từ bị, . 

Độ đời thoát khỏi tham ... si khô sâu. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 
ba đời thường trú trong mười phương. 

(1 lạy) OOO 


4 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


3. TÁN HƯƠNG 
(Đại chúng đứng thắng và chắp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt 
Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và đại 
chúng cùng tụng theo). 
Lò hương vừa bén chiên đàn 
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu cát tường 
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành 
Pháp thân các Phật tịnh thanh 
Chứng minh hương nguyện, phước lành 
rưới ban. 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 làn) O 


4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 
Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm câu 
Nay con gặp được xin trì tụng 
Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mâu 
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (4 làn) O 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 5 
5. PHẠT NÓI KINH THIỆN SINH 


Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật tại 
núi Linh Thứu cùng với đại chúng một 
ngàn hai trăm năm mươi ty-kheo vào 
thành khất thực. Thấy ông Thiện Sinh, con 
của trưởng giả, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc 
chỉnh tê, lễ bái sáu phương, đức Phật dạy 
rằng: “Con nên hiểu biết ý nghĩa sáu 
phương thì việc lễ bái có lợi ích lớn.” 
Thiện Sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy. Đức 
Phật nhân đó giảng dạy như sau: O 


I. BÓN PHẬN CỦA CHÒNG 

Hỡi này Thiện Sĩinh, phương Tây tượng 
trưng đạo của vợ chồng. Người chồng lý 
tưởng phải tôn trọng vợ với năm bồn phận. 
Một là lây lễ đối đãi với vợ. Hai là chuẩn 
mực nhưng không hà khắc. Bz là tùy thời 
cung cấp y, thực. ðốn jà tùy thời tặng 
trang sức đẹp. Năm là cùng vợ làm tốt việc 
nhà. O 


6 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


H. BÓN PHẬN CỦA VỢ 

Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng 
với năm bốn phận. Mới /à siêng năng, thức 
dậy trước chông. Hai là nể chồng, trước, 
sau, trong, ngoài. Bz ià dùng lời hòa nhã, 
xây dựng. Bốn jà nhún nhường, ủng hộ 
điều hay. Năm là hiểu chồng, cảm thông, 
chia sẻ. O 


HI. BÓN PHẬN LÀM CON 

Hỡi này Thiện Sinh, phương Đông 
tượng trưng các bậc cha mẹ. Người con 
hiểu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo 
đức, nhờ đó an Ổn, không lo sợ gì. Mớót là 
phụng dưỡng, không để thiếu thốn. Hai là 
trình báo và xin lời khuyên. Ba ià không 
chống điều cha mẹ dạy. Bốn ià không trái 
điều cha mẹ làm. Năm ià không cản tất cả 
chánh nghiệp của cha mẹ làm. O 


IV. BÓN PHẬN CHA MẸ 
Các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với 
năm bôn phận. Mi /d ngăn chận con làm 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 7 


việc ác. Hai là chỉ dạy con làm việc lành. 
Ba là thương con đến tận xương tủy. Bốn 
là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. Năm là chu 
cấp những thứ cân dùng. O 


V. BÓN PHẬN HỌC TRÒ 

Hối này Thiện Sinh, phương Nam tượng 
trưng các thầy cô giáo. Học trò chuẩn mực 
cung phụng nhà giáo với năm bồn phận, 
nhờ đó an Ổn, không còn lo sợ. Một là hầu 
thầy, giúp những thứ cần. Hzi ià cung 
kính, cúng dường, đảnh lễ. Ba là khát 
ngưỡng, câu học không chán. Bốn /à kính 
thuận những điều thầy dạy. Năm là nhớ, 
làm những điều đã học. O 


VI. BÓN PHẬN NHÀ GIÁO 

Nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với 
năm bốn phận. A⁄ó/ /à huấn luyện đúng với 
chánh pháp. Hz¡ là dạy trò những điều chưa 
biết. Ba là giải rõ những điều thắc mắc. Bồn 
là truyền trao, không hề giấu nghề. Năm là 
ø1úp trò trưởng thành, hạnh phúc. O 


8 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


VH. BÓN PHẬN NGƯỜI THÂN 

Hỡi này Thiện Sinh, phương Bắc tượng 
trưng bà con thân hữu. Nhờ sống thân kính 
nên được yên ồn, không còn lo sợ. Phật tử 
lý tưởng tỏ lòng kính trọng với năm bốn 
phận. Mộ ià giúp đỡ những khi khó khăn. 
Hai là nói lời hòa nhã, hiền lành. Ba /à hỗ 
trợ, giúp người tiễn bộ. ðốn là mang lại lợi 
lạc cho nhau. Năm /à chân thật, không hề 
dối gạt. O 


VHI. BÓN PHẬN BÀ CON 

Là người bà con, ta phải ứng xử với năm 
bốn phận đối với người thân. ⁄ớứ /à bảo hộ, 
không cho buông lung. Hz¡ là hỗ trợ không 
đề hao tốn. Bø là che chở, thoát khỏi sợ hãi. 
Bốn là khuyên ngăn ở chỗ vắng người. Năm 
là khen ngợi điều tốt của nhau. O 


IX. BÓN PHẬN CỦA CHỦ 

HỡI này Thiện Sinh, phương trên tượng 
trưng những người làm chủ với năm bốn 
phận, nhờ sống bảo hộ, nên được an Ổn, 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 9 


không còn lo sợ. Một ià giao việc hợp với 
khả năng. Hai là lo ăn thích hợp thời khắc. 
Ba là khen thưởng hợp với công lao. Bốn 
là lo thuốc khi bị bệnh hoạn. Năm !à cho 
phép nghỉ ngơi thích hợp. O 


X. BÓN PHẬN CỦA THỢ 

Thợ có lương tâm cần đối đãi chủ với 
năm bồn phận. Ä⁄ó¿ /à siêng năng, dậy sớm 
làm việc. Hai là chu đáo trong việc được 
giao. Ba là chân thật, không hề trộm cắp. 
Bốn là làm việc lớp lang, phương pháp. 
Năm là bảo vệ danh giá của chủ. O 


XI. BÓN PHẬN ĐẸỆ TỬ 

Đệ tử mẫu mực tôn kính Tăng bảo với 
năm bốn phận, nhờ đó được an ồn, không 
còn lo sợ. Mó/ id làm lành với hành động 
thân. Hz¡ là làm lành với hành động lời. 
Ba là làm lành với hành động ý. Bồn là 
phát tâm cúng dường, ủng hộ. Năm là 
nghênh tiếp, học hỏi, hành trì. O 


10 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


XI. BÓN PHẬN ĐẠO SƯ 
Các bậc đạo sư giúp đỡ đệ tử với sáu 
bôn phận. M⁄ó/ /¿ khuyên ngăn, không đê 
làm ác. Hai là hướng dân nghệ thuật làm 
lành. Ba là dạy dỗ vì thiện chí lớn. Bồn ià 
mở mang những điêu chưa biệt. Năm ià 
giúp hiệu pháp sâu sắc hơn. Sáu là chỉ dạy 
con đường sinh thiên. O 
Bấy gIỜ Thế Tôn ân cân khuyên dạy 
những điêu tinh yêu qua bài kệ sau: 
Cha mẹ là phương Đồng, 
Sw trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Tây, 
Thân tộc là phương Bắc, 
Tôi tở là phương dưới, 
Sa-môn là phương trên. 
Người Phát tử mẫu mực 
Kinh lễ các phương ấy, 
Luôn sống trong kính thuận, 
Khi chết được sanh thiên. O 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 11 


Nói hòa nhã, thương yêu 
Trí tuệ soi cùng khắp 

Giúp đời được an vui 
Người người đạt mục đích. 
Bình đẳng về lợi lộc 
Hưởng chung và chia sẻ 
Những việc ấy như xe 

Chở đồ vẻ đến đích. 

Đời thiếu các thiện trên 
Sẽ không có an Vui 

Người trí luôn lựa chọn 
Sống với điểu thiện ích 
Kết quả trồ đời này 

Danh thơm, phước cùng trổ. O 


Không bỏ người thán cñ; 
Chỉ dạy việc lợi lạc 

Sống kính trên nhường dưới 
Danh dự ngày càng tăng. 
Học tập nghề đúng mức 

Lợi lạc theo tài năng 


12 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


Giữ ơn của đã tạo 

Không xa xí, hoang tàn. O 

Như ong hút nhụy hoa. 

Tích tụ từng giờ khắc 

Không hao tốn cảnh hoa 

Nên sống trong biết đủ 

SiÊng năng trong công việc 

Để dành, phòng thiếu hụt 

Siêng nông nghiệp, buôn bản 

Cày cấy và chăn nuôi 

Xáy dựng chùa tháp Phát 

Góp phần làm tăng xả ... 

Những việc thiện nêu trên 

Siêng năng, không gián đoạn 

Tài sản ngày cảng tăng 

Phước lộc ngày cảng lớn 

Như trăm sông về biển. O 

Phật vừa dứt lời, cư sĩ Thiện Sinh cung 

kính bạch Phật. Bạch đức Thế Tôn, những 
điều Ngài dạy vượt quá mong ước của con 
bấy nay. Giáo pháp của Ngài như lật ngửa 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 13 


lên những gì bị úp; như mở toang ra những 
øì đóng kín; như trong đêm tối gặp được 
ánh sáng. Băng nhiều phương tiện, Thế 
Tôn khai sáng cho chúng con ngộ, thoát 
khỏi u mê, sống trong hạnh phúc. Cúi xin 
Thế Tôn từ bi lân mẫn, tiếp nhận con đây 
được làm đệ tử, trọn đời quy ngưỡng ba 
ngôi tâm linh Phật, Pháp, chư Tăng; giữ 
năm đạo đức: không được giết hại, tôn 
trọng hòa bình; không được trộm cắp, chia 
sẻ giúp người; không sống ngoại tình, 
chung thủy đơn hôn; không lời dối trá, tôn 
trọng sự thật; không rượu, độc tố, bảo vệ 
sức khỏe. Được Phật tiếp nhận, cư sĩ Thiện 
Sinh vô cùng hoan hỷ vâng lời Phật dạy. O 


Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật(alàn O 


Ly 


6. LẠY BÁO ÂN 


Đôi tân hôn hãy đứng dậy, chắp tay trang nghiêm hướng về Tam 
Bảo, lạy tạ bốn ơn lớn. Mỗi khi nghe lời xướng và tiếng chuông 
thì đôi tân hôn lạy một lạy: 


14 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


- Chúng con mang ơn cha mẹ sinh thành, 
cúi đầu kính lê cha mẹ trong bảy đòi. O 
- Chúng con mang ơn sư írưởng giáo 
huán, cúi đầu kính lê thầy tô và Tăng bảo 
trong mười phương. O 
- Chúng con 74g ơn các bác thiện hữu 
tri thức øiúp đố, cúi đầu kính lê các bậc chân 
nhân trong mười phương. O 
- Chúng con mang ơn T: 6 quốc bảo hộ, 
cúi đâu kính lê Tam Bảo trong mười 
phương. O 


7. BÓN ĐIÊU PHÁT NGUYỆN 
Đôi tân hôn hãy theo Thầy đọc lên bốn lời phát nguyện sau 
đây, và lạy Tam Bảo một lạy sau mỗi lời nguyện: 

Điều phát nguyện thứ nhất: Chúng 
con nguyện sông, tiếp nối đạo đức và 
truyền thống văn hóa của Việt Nam, tô 
tiên và gia tộc chúng con. O 

Điều phát nguyện thứ hai: Chúng con 
nguyện sông chung thủy, xây dựng cho 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 15 


nhau sự hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, 
chia sẻ, nâng đỡ nhau và lòng kiên nhẫn.O 

Điều phát nguyện thứ ba: Chúng con 
nguyện sống với tinh thần tôn trọng vả 
thái độ hài hòa; không gây sự, không trách 
móc, không hờn giận; không lý luận hơn 
thua, để bôi đắp hạnh phúc và an vui. O 

Điều phát nguyện thứ tr: Chúng con 
nguyện có trách nhiệm hướng dẫn con 
cháu quy ngưỡng Tam Bảo, dồn hết tâm 
lực và phương tiện xây dựng hạnh phúc 
cho thế hệ con cháu của chúng con. O 


8. LỜI CHÚC PHÚC CỦA CHỦ LỄ 


: Thầy chủ lễ thay mặt chư Tăng hướng dẫn cho đôi tân hôn 
sông đời vợ chông hạnh phúc theo tinh thân lời Phật dạy: 


1. Bốn yếu tô hạnh phúc vợ chồng 

a) Đồng tín: cùng theo đạo Phật, tin nhân 
quả nghiệp báo, 

b) Đồng chí: cùng chí hướng, lý tưởng, xem 
nhau là bạn đời, 


16 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


c) Đông giới: cùng sống đạo đức trong sáng 
và thanh cao, 

d) Đồng thí: cao thượng và rộng lượng 
trong chia sẻ, ø1úp đời, cứu người. 

2. Trách nhiệm đạo đức của vợ chồng 

Dựa vào Kinh Thiện Sinh vừa tụng, giải 
thích ngăn gọn vê ý nghĩa đạo đức của các 
trách vụ vợ và chông cùng vâng gi1ữ. 

3. Hiếu thảo và thuận hòa gia đình 
hai họ 

Khẳng định sự hiếu kính với cha mẹ hai họ 
là nên tảng mang lại hạnh phúc lâu dài trong 
tương quan thông gia mà hai bên phải xem 
cha mẹ của bên kia cũng chính là cha mẹ ruột 
của mình. Đông thời, sông thuận hòa, kính 
trên, nhường dưới trong quan hệ với anh chị 
em bên vợ và bên chông. Vợ chông cam kêt 
chia sẻ trách nhiệm và môi quan tâm đên hai 
họ, không thiên vị bên nào. 

4. Và các yếu tô xây dựng hạnh phúc gia 
đình v.v... 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 17 


5. Cầu chúc đôi tân hôn sống chung thủy 
và hạnh phúc. 


9. TRAO NHẮN CƯỚI 


Thầy chủ lễ giải thích ý nghĩa của việc trao nhẫn cưới: 
Đây là giờ phút quan trọng, đôi tân hôn sẽ lần lượt trao nhẫn 
cưới cho nhau, xác định tình yêu và sự cam kết mà hai bên 
dành cho nhau là tự nguyện, với mục đích cùng nhau xây 
dựng hạnh phúc trên mọi nẻo đường đời. 


Chiếc nhẫn là nhịp cầu nối của tình yêu, trách nhiệm mà 
hai bên cùng cam kết thực hiện cho chính họ và con cái như 
là hoa trái của tỉnh yêu chân chính. Nhân còn được hiệu là 
sự kiên trì, tượng trương cho sự bên bỉ trong hiệu biêt, cảm 
thông, đê “Dù cho vật đôi sao dời/ Tình chông nghĩa vợ 
trọn đời bên nhau.” 

Chú rê nói: Trước sự chứng minh của 
Tam Bảo, cha mẹ và họ hàng hai bên, con là 
(chú rể tự xưng họ tên, tuổi của mình) xin nhận 
người con thương yêu nhât là em (tên tuổi cô 
dâu) làm vợ con. Con xin trao nhân cưới cho 
VỢ con, và nguyện sông trọn đời chung thủy 
với vợ, tôn trọng, hiệu biệt, sẻ chia và nâng 
đỡ nhau cùng hạnh phúc (nói xong, chú rễ đeo 
nhẫn vào ngón áp út trái của cô dâu). 


18 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


Cô dâu nói: Trước sự chứng minh của 
Tam Bảo, cha mẹ và họ hàng hai bên, con là 
(cô dâu tự xưng họ tên, tuổi của mình) xin nhận 
người con thương yêu nhất là anh (tên tuổi chú 
rẻ) làm chồng con. Con xin trao nhẫn cưới 
cho chồng con, và nguyện sống với chồng 
trọn đời chung thủy, tôn trọng, hiểu biết, sẻ 
chia, nâng đỡ nhau cùng hạnh phúc (nói xong, 
cô dâu đeo nhẫn vảo ngón áp út phải của chú rẻ). 


10. LỜI CHÚC PHÚC CỦA HAI HỌ 

Đại diện gia đình chú rễ và cô dâu lần lượt chia sẻ 
kinh nghiệm sống hạnh phúc trong hôn nhân và chúc 
phúc cho đôi tân hôn. 

Thông thường, lời chia sẻ nên ngắn gọn, có giá trị soi 
sáng đời sông vợ chồng, nhằm giúp đôi tân hôn có thêm 
các tham khảo cần thiết đề giữ gìn hạnh phúc lứa đôi và 
nuôi dạy con cái nên người. 


11. CẢM ƠN CỦA ĐÔI TÂN HÔN 
Chú rê và cô dâu nói lời cảm tạ Tam Bảo, cha mẹ và người 
thân hai họ, nguyện sông chung thủy và hạnh phúc có nhau. 


12. NIỆM PHẬT GIA TRÌ 


(Niệm mỗi danh hiệu ba lần và đánh một tiếng chuông). 


NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN + 19 


Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 
Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát O 
Nam-mô Đại Hạnh Phố Hiền Bô-tát O 
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát O 
Nam-mô Địa Tạng Vương Bô-tát O 
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát O 


13. HỎI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
Tụng kinh là hạnh tốt lành, 
Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. 
Nguyện cho tất cả hàm linh, 

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. O 
Nguyện tiêu ba chướng não phiên, 
Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh. 
Nguyện trừ tội chướng điêu linh, 
Hạnh lành Bô-tát thường tinh tân làm. O 

Nguyện đem công đức hiện tiên, 
Hướng về khắp cả các miền gần xa. 
Con và cha mẹ, ông bà, 
Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. 
@ xá QOO 


20 + NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN 


14. ĐẢNH LÊ BA NGÔI BÁU 
(Đại chúng chấp tay cùng tụng và cùng lạy). 


Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Câu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O 


Con xIn nương tựa Pháp, 

Nguôn tuệ giác, từ bị, 

Câu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) Ô 


Con xIn nương tựa Tăng, 

Đoàn thê sống an vui, 

Câu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau. (11ay) O 


NGHỊ THỨC LỄ THÀNH HÔN 
Thích Nhật Từ 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Nguyễn Thị Thanh Hương 


Biên tập: Cầm Hồng 
Sửa bản in: Hồng Anh 
Trình bày: Quảng Tâm 

Bìa: Ngọc Ánh 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP TP. HÒ CHÍ MINH 


62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08).38225340 — 38.296.764 — 38.247.225 


In lần thứ nhất 2000 quyền, khổ 14 x 20 em, tại Nhà in Báo Nhân Dân 
TP.HCM. Số đăng ký xuất bản: 159-10/CXB/380-05/THTPHCM, cấp ngày 
08-02-2010. In xong và nộp lưu chiều tháng 05 năm 2010. 


